Kinh tế Việt Nam vượt qua sóng gió thử thách năm 
2023 


VN Economics DIigest 
Ngày 1-1-2024 


Ngày cận kề cuối năm, Tổng cục Thống kê đã công bồ số liệu kinh tế ước tính cả năm 2023. Đây là 
những con sô rât nhiêu người trông ngóng, bao gôm cả nhà đâu tư, giới kinh doanh, thị trường 
chứng khoán, và lẽ tự nhiên rât nhiêu hộ gia đình ở Việt Nam. 


Có thể nói ngắn gọn, với nỗ lực điều hành không biết mệt mỏi, bền bi và thắng thắn đối diện với 
những thách thức khó khăn nhát của Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nền kinh tế 
Việt Nam đã chính thức vượt qua sóng gió thử thách khắc nghiệt, đưa tổng sản phẩm quốc nội lên 
mức 430 tỷ USD, tương đương GDP đâu người ~42oo USD, với cơ hội sáng rõ vượt thoát bẫy thu 
nhập trung bình. 


Các số liệu chỉ tiết có thê tham khảo trong bài “Tình hình kinh tế - xã hội quý TV và năm 2023” 
[1]. Bên cạnh mức tăng trưởng GDP thực (giá cô định) đạt 5,05%, một sô chỉ tiêu tăng trưởng tông 
hợp nhật trình bày trong hình dưới đây. 


QUÝ IV VÀ NĂM 2923 Ì 


` 


TÓNG SẢN PHẢM TRONG NƯỚC (GDP) 


BẠ —— 
đĩ» 


Ñ 
425. 
3 `  é | Nho KẾ 4â. 


Cảng T46: 
Quỷ ¡ Quỷ II Quỷ lIl Quỷ IV Dhw T29. 
6,82:. 


5,05: 
3/83: 3,74: 


P 11,96. 3712. 425%. P 8,38. 
Nẵng, lắm nghiệp ẳng nghiệp: Địch vụ Thuê sản phẩm tử 
và thủy sản và xây đựng *ự củp sản phẩ»t 


Hình: Tổng sản phẩm quốc nội (Nguồn: Chính phủ/Tổng cục Thống kê, ngày 30-12-2023 [1]) 


Có thê nói, thông tin được đưa ngắn gọn, súc tích. Các thông điệp không màu mè, mà đi thăng vào 
trọng tâm con số, kèm theo các chú giải và liên hệ đủ để độc giả nhận biết, nắm bắt tình hình. 


Trong số rất nhiều các đữ liệu tổng hợp và chỉ tiết, ở đây ta chỉ tách riêng một nhóm nhỏ số liệu 
rât quan trọng: lạm phát, tỷ giá hôi đoái và dư địa chính sách tiên tệ (bao gôm cả lãi suât tiên 
gửi/cho vay). 


Cụ thẻ, lạm phát cả năm 2023 của nên kinh tế Việt Nam ước tính đứng ở mức 3,25%. Đây là mức 
lạm phát giữ được ô ồn định ở mức thấp, nếu so với cả năm 2022, chỉ sô giá tiêu dùng, CPI—“proxy” 
của lạm phát tổng thể, ở mức 3, 15% [2]. Có lẽ có thể nói không â ấp úng răng, giữ được chỉ số kinh tế 
vĩ mô này ồn định ở mức thấp là nỗ lực hết sức quan trọng và hứa hẹn dư địa cho chính sách tài 
chính-tiền tệ được thiết lập và vận hành nhịp nhàng, hiệu quả hơn trong năm 2024. Nguyện vọng 
của cử tri với công tác điều hành kinh tế của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ồn định cân 
bằng kinh tế vĩ mô [3] cơ bản đã được đáp ứng qua giai đoạn 2o21-2o23. Đây là những yếu tố 
then chốt trong việc giữ cho van điều tiết dòng chảy tài chính- tiền tệ của nên kinh tế vận hành 
hiệu quả, tránh (hoặc ít nhất là hạn chế hậu quả) các cú sóc có khả năng gây tôn hại đáng kể tới 
cân băng kinh tế tổng thể [4]. 


Lạm phát được kiểm soát, trong bối cảnh tăng trưởng 2 quý đầu 2o23 đều cao hơn lạm phát trung 
bình và tăng trưởng nhích lên, đã tạo điều kiện cho chính tiền tệ-tín dụng chuyên động theo 
hướng giảm lãi suất huy động, nhưng vẫn giữ được nguyên tắc lãi suất thực dương cho người dân 
gửi tiên. Như thế, một điều kiện cân cơ bản đề giảm lãi suất cho vay cho các tổ chức kinh tế-xã hội 
và cư dân được thỏa mãn, mà vẫn đảm bảo nên tảng cho cân đối vĩ mô [4], Tuy nhiên, điều kiện 
đủ đã xuất hiện ở quý II, khi mà kênh truyền dẫn thanh khoản qua hệ thông ngân hàng, với các 
gói cho vay có hỗ trợ lãi suất g1ảm tới 2 điểm phần trăm, bắt đầu được kích hoạt [5]. Thanh khoản 
mới của 123.ooo tỷ đồng tính đến cuối tháng 5-2023 đã giúp thị trường hạ nhiệt lãi suất cho vay 
ra, trong khoảng o,5-3 điểm phần trăm vào thời điểm giữa tháng 7. 


Thị trường đã có bước điều chỉnh nhịp nhàng sau thời điểm vừa nêu, với việc lãi suất huy động và 
cho vay ra giảm từng nhịp vừa phải, có thể quan sát rõ nét khoảng 5 đợt như vậy, gần như rải đều 
cho các tháng. Tính gộp ở mức trung bình, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn giảm 2-3%, và 
trung hạn 1,5%. 


Tới tháng 12-2023, các ngân hàng lớn chỉ phối hệ thống tín dụng có thể cung ứng lượng tín dụng 
cho vay mua nhà trong khoảng lãi suất 7 8%/năm (áp dụng cho 12 tháng đầu tiên của khoản vay). 
Các khoản vay có kỳ hạn >5 năm cũng có mặt bằng lãi suất trong khoảng 8-o% cho 36 tháng đầu 
tiên [6]. Đây là điều rất đáng mừng, vì giảm áp lực lãi suất mới tạo được điều kiện cơ bản đề giảm 
chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh. 


Những điều kiện nói trên giúp duy trì được thanh khoản hệ thống tín dụng, mặc dù thời điểm quý 
I+II đã có những nút thắt về thanh khoản cục bộ, gây thách thức cho điều hành chính sách tài 
chính-tièn tệ. Tới hết tháng 10-2023, tổng dư nợ với nền kinh tế của hệ thống ngân hàng đạt 12,8 
triệu tỷ, tăng 7,41% so với cuối năm 2022 [7]. 


Với ước tính mức tăng trưởng tín dụng khả thì của tháng cuối, tính chung cả năm 2023, mức tăng 
trưởng có thể dao động 9,8 tới 10%, tương đương tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế khoảng 
13-13,1 triệu tỷ VNĐ (tương đương ~520 tỷ USD, hay 12o% tổng GDP). 


Hiệu quả chung của hệ thống vĩ mô đã trợ lực cho nền kinh tế trong việc ôn định tỷ giá hồi đoái, 

cụ thê ở đây xem xét _ trong tương quan VỚI đồng ngoại tệ thông dụng nhất, đồng USD. Tỷ giá hối 
đoái giữ được mức cân đối về giá trị so với các đồng tiền khu vực. Năm 2023, đồng tiền VNĐ chỉ 
giảm giá trị so với đồng USD (tính trung bình tháng cuối 2022) ở mức -1,04%. Trong khi đó, đồng 
Yên Nhật JPY -6,02%, đồng Won Hàn Quốc (KRW) -1 „3%, và đồng Nhân Dân Tệ -2,4o%. Thực 
chất mức giảm giá trị của VNĐ có yếu tố tương quan với mức tăng lãi suất của FED trong năm 
nhằm kiểm soát lạm phát của Hoa Kỳ. 


(Cũng cùng lý do chính sách tiền tệ chống lạm phát này, mà đồng EUR tăng giá so với đồng USD, 
mặc dù tình trạng kinh tê của EU yêu hơn Hoa Kỳ trong năm.) 


Nhờ việc đồng tiền có mức giảm giá trị không nhiều so với USD, trong khi thanh khoản đồi đào 
(nhờ xuất siêu trong cán cân thương mại quôc tế, kiều hối và dòng vốn đầu tư ròng dương), nguồn 
cung ngoại tệ cho nên kinh tế tăng. Như thế, Ngân hàng Nhà nước đã có điều kiện củng cô dự trữ 
ngoại hối quốc gia. Mặc dù báo cáo [1] không trực tiếp đề cập tới dự trữ, vốn là mục dữ liệu thuộc 
bảng cân đối của ngân hàng trung ương, nhưng theo ước tính của IME, dự trữ ngoại hối của Việt 
Nam 2023 đã tăng lên mức ~1oo tỷ USD, và có khả năng bồ sung thêm 10 tỷ USD trong năm 
2024 [8]. 


Khi các điều kiện căn bản vĩ mô giúp nền kinh tế đạt được mức độ cân bằng tổng thể như hiện tại, 
người dân và doanh nghiệp Việt Nam có thể kỳ vọng một năm 2024 duy trì chính sách tài chính- 
tiên tệ ồn định, mặt bằng lãi suất dễ thở và sự phục hồi về giá trị/thanh khoản của thị trường cô 
phiếu, nhất là với khu vực công nghiệp-chề tạo và dịch vụ trực tiếp phục vụ công nghiệp hóa-hiện 
đại hóa nền kinh tế. 


Vài dòng nêu trên chỉ đề cập tới một vài yếu tố phân lập riêng, nhưng ít nhiều làm rõ hơn nội hàm 
của sự kiện nên kinh tê Việt nam vượt qua sóng g1ó và thử thách cam go suôt cả năm 2023. Cũng 
nhờ thê, chúng tôi mạnh dạn tin tưởng vào mức tăng trưởng +6,5% cho năm 2024. 


References 
[1] Chính phủ. (2o23, Dec. 3o). Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023. 


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-Iv-va- 
nam-2023-1192312291324589o3.htm 


[2] Ngọc, B. (2o22, Dec. 2o). Tông cục Thống kê: Lạm phát 2022 tăng 3,15%, đạt mục tiêu Quốc 
hội đê ra. https://tuoïitre.vn/tong-cuc-thong-ke-lam-phat-2o22-tang-3-15-dat-muc-tieu-quoc- 
hoi-de-ra-20221229110246365.htm 


[3] Kiên, L., An, N., & Thanh, L. (2021, Apr. 5). Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đất 
nước phát triên bên vững. https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moï-tao-dot-pha-dua-dat- 
nuoc-phat-trien-ben-vung-20210405082237/431.htm 


[4] Chính, P. M., & Hoàng, V. Q. (2ooo). Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm uà đột phá. Ñxb Chính 
trị Quôc gia. https://books.google.com/books?id=1Wxg3gafpJ4C 


[5] Lan, H. (2o23, Jul. 17). Lãi suất cho vay mới đã giảm o,5% đến 3% so với cuối năm 2022. 
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_ r/l/chi-tiet- 
tin?dDocName=MOFUCM281462 


[6] Vinh, T. (2o23, Dec. 4). Lãi suất vay đang ở mức thấp kỷ lục. 
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/lai-suat-vay-dang-o-muc-thap-ky-luc-post335140.html 


[7] SBV. (2o23, Nov. 1). Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng. 
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/dntddvnkt 


[8] Nhi, T. (2o23, Dec. 22). Dự trữ ngoại hối năm 2023 của Việt Nam dự báo đạt 1oo tỷ USD. 
https://congly.vn/du-tru-ngoal-hoi-nam-2023-cua-viet-nam-du-bao-dat-1oo-ty- 
usd-410359.html 


